Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa 
(Trọn bộ 24 tập) 


Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm 
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu 

Sàigòn 1998 


~== 0O --- 


Tập 2 
Quyên Thứ 42 
Hội Thứ Nhất 


PHÁM THÍ DỤ 
Thứ 11 - 1 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có lời nói: Huyễn sĩ năng học Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, thành xong Nhật thiệt trí trí chăng? Huyền sĩ năng học Tĩnh lự, Tỉnh tiên, An nhẫn, Tịnh 
giới, Bô thí Ba-la-mật-đa, thành xong Nhất thiệt trí trí chăng? Được hỏi thê này, tôi nên đáp thê nào? 


Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hồi: Huyễn sĩ năng học bốn tĩnh lự, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? 
Huyền sĩ năng học bôn vô lượng, bôn vô sắc định, thành xong Nhật thiệt trí trí chăng? Được hỏi thê 
này, tôi nên đáp thê nào? 


Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học bốn niệm trụ, thành xong Nhất thiết trí trí 
chăng? Huyễn sĩ năng học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám 
thánh đạo chỉ, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Được hỏi thế này, tôi nên đáp thế nào? 


Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học không giải thoát môn, thành xong Nhất thiết 
trí trí chăng? Huyền sĩ năng học vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, thành xong Nhật thiệt trí trí 
chăng? Được hồi thê này, tôi nên đáp thê nào? 


Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học năm nhãn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? 
Huyền sĩ năng học sáu thân thông, thành xong Nhật thiệt trí trí chăng? Được hỏi thê này, tôi nên đáp 
thế nào? 


Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học Phật mười lực, thành xong Nhất thiết trí trí 
chăng?” Huyễn sĩ năng học bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 
Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? 
Được hỏi thế này, tôi nên đáp thế nào? 


Phật bảo: Thiện Hiện! Ta hỏi lại ngươi, tùy ý ngươi đáp. Thiện Hiện này! Nơi ý hiểu sao? Sắc 
cùng huyễn có khác chăng? Thọ tưởng hành thức cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì sắc chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc. Sắc tức là huyễn, 
huyễn tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn xứ cùng huyễn có khác chăng? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cùng 
huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì nhãn xứ chẳng 
khác huyễn, huyễn chẳng khác nhãn xứ. Nhãn xứ tức là huyễn, huyễn tức là nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân 
ý xứ cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Sắc xứ cùng huyễn có khác chăng? Thanh hương vị xúc pháp xứ 
cùng huyền có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thê Tôn! Chăng phải vậy. Vì sao thê? Vì sắc xứ 


chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc xứ. Sắc xứ tức là huyễn, huyễn tức là sắc xứ. Thanh hương vị 
xúc pháp xứ cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn giới cùng huyễn có khác chăng? Sắc giới, nhãn thức giới và 
nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì nhãn giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhãn giới. Nhãn 
giới tức là huyễn, huyễn tức là nhãn giới. Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại 
như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhĩ giới cùng huyễn có khác chăng? Thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì nhĩ giới chẳng. khác huyễn, huyễn chẳng khác nhĩ giới. Nhĩ giới tức là 
huyễn, huyễn tức là nhĩ giới. Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tỷ giới cùng huyễn có khác chăng? Hương giới, tỷ thức giới và tỷ 
xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì tỷ giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác tỷ giới. Tỷ giới tức là huyễn, 
huyễn tức là tỷ giới. Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Thiệt giới cùng huyễn có khác chăng? Vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì thiệt giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác thiệt giới. Thiệt giới tức 
là huyễn, huyến tức là thiệt giới. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Thân giới cùng huyễn có khác chăng? Xúc giới, thân thức giới và 
thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyếễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì thân giới chắng khác huyến, huyễn chẳng khác thân giới. Thân 
giới tức là huyễn, huyễn tức là thân giới. Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại 
như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ý giới cùng huyễn có khác chăng? Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý 
xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
vậy. Vì sao thế? Vì ý giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác ý giới. Ý giới tức là huyếễn, huyễn tức là 
ý giới. Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Địa giới cùng huyễn có khác chăng? Thủy hỏa phong không thức 
giới cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì địa 
giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác địa giới. Địa giới tức là huyễn, huyễn tức là địa giới. Thủy 
hóa phong không thức giới cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Khổ thánh để cùng huyễn có khác chăng? Tập diệt đạo thánh đề 
cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì khỗ thánh 
đế chẳng khác huyến, huyễn chẳng khác khổ thánh đế. Khỗ thánh để tức là huyếễn, huyễn tức là khổ 
thánh đế. Tập diệt đạo thánh đề cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Vô minh cùng huyễn có khác chăng? Hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: 
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì vô minh chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác vô minh. 
Vô minh tức là huyễn, huyễn tức là vô minh. Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não cũng lại như 
vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn tĩnh lự cùng huyễn có khác chăng? Bốn vô lượng, bốn vô sắc 
định cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì bốn 
tĩnh lự chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bốn tĩnh lự. Bốn tĩnh lự tức là huyễn, huyễn tức là bốn 
tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bồn niệm trụ cùng huyễn có khác chăng? Bồn chánh đoạn, bốn thần 
túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện 
đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì bốn niệm trụ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác 
bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là huyễn, huyễn tức là bốn niệm trụ. Bồn chánh đoạn cho đến tám thánh 
đạo chỉ cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Không giải thoát môn cùng huyếễn có khác chăng? Vô tướng, vô 
nguyện giải thoát môn cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì 
sao thế? Vì không giải thoát môn chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác không giải thoát môn. Không 
giải thoát môn tức là huyễn, huyễn tức là không giải thoát môn. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn 
cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bồ thí Ba-la-mật-đa cùng huyễn có khác chăng? Tịnh giới, An nhẫn, 
Tỉnh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì Bồ thí Ba-la-mật-đa chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác Bồ thí Ba-la- 
mật-đa. Bồ thí Ba-la-mật-đa tức là huyễn, huyễn tức là Bồ thí Ba-la-mật-đa. Tịnh giới, An nhẫn, Tinh 
tiễn, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Năm nhãn cùng huyễn có khác chăng? Sáu thần thông cùng huyễn 
có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì năm nhãn chẳng khác 
huyễn, huyễn chẳng khác năm nhãn. Năm nhãn tức là huyễn, huyễn tức là năm nhãn. Sáu thần thông 
cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Phật mười lực cùng huyễn có khác chăng? Bốn vô sở úy, bốn vô 
ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bắt cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất 
thiết tướng trí cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? 
Vì Phật mười lực chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác Phật mười lực. Phật mười lực tức là huyễn, 
huyễn tức là Phật mười lực. Bốn vô sở úy cho đến nhắt thiết tướng trí cũng lại như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề cùng huyễn có khác chăng? Thiện 
Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề chẳng khác 
huyễn, huyễn chẳng khác Vô thượng Chánh đắng Bồ-đề. Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề tức là huyễn, 
huyễn tức là Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. 


Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Huyễn có tạp nhiễm có thanh tịnh chăng? Thiện Hiện 
đáp: Bạch Thê Tôn! Chăng phải vậy. 


— Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Huyễn có sanh có diệt chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 
Chăng phải vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không 
diệt, là pháp này năng học Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: 
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh 
tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học Tĩnh lự, Tỉnh tiến, An nhẫn, Tịnh giới, Bồ thí Ba-la- 
mật-đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không 
diệt, là pháp này năng học bốn tĩnh lự, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không 
sanh không diệt, là pháp này năng học bốn vô lượng, bốn vô sắc định, thành xong Nhất thiết trí trí 
chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không 
diệt, là pháp này năng học bôn niệm trụ, thành xong Nhật thiệt trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch 
Thê Tôn! Chắng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiệu sao? Nêu pháp không tạp nhiềm không thanh tịnh, 


không sanh không diệt, là pháp này năng học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 
đẳng giác chỉ, tám thánh đạo chỉ, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! 
Chẳng phải vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không 
diệt, là pháp này năng học không giải thoát môn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: 
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh 
tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, thành xong 
Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không 
diệt, là pháp này năng học năm nhãn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế 
Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không 
sanh không diệt, là pháp này năng học sắu thần thông, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện 
đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không 
diệt, là pháp này năng học Phật mười lực, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch 
Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, 
không sanh không diệt, là pháp này năng học bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại 
xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, thành xong Nhất 
thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp khác năm uẫn thảy, tưởng thảy tưởng, giả lập lời nói, có Bồ- 
tát Ma-ha- tát chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chắng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? 
Duy đối năm uẫn pháp thảy tưởng thảy tưởng, giả lập lời nói, gọi là Bồ-tát Ma-ha-tát ư? Thiện Hiện 
đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Đây duy đối năm uẫn pháp thảy tưởng thảy tưởng, giả lập lời nói 
ây, có tạp nhiềm, có thanh tịnh, có sanh có diệt chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thê Tôn! Chăng phải 
như vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không có tưởng, không có thảy tưởng không có giả lập, 
không có lời, không danh không giả danh, không thân không thân nghiệp, không ngữ không ngữ nghiệp, 
không ý không ý nghiệp, không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng 
học Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cho đến nhắt thiết tướng trí, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện 
đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy! 


Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát năng lấy được vô sở đắc như vậy mà làm phương 
tiện, học Bát-nhã Ba-la-mật-đa, cho đên nhật thiệt tướng trí. Phải biêt Bõ-tát Ma-ha-tát này năng thành 
xong được Nhật thiết trí trí. 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát muốn chứng Vô 
thượng Chánh đẳng Bồ-đề, khi tu học Bát-nhã Ba-la-mật-đa phải như huyễn sĩ tu học Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, đối tất cả sự vật không chỗ phân biệt. Vì sao thế? Vì phải biết huyễn sĩ tức năm uẫn thảy, năm 
uấn thầy tức huyễn sĩ vậy. 


Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Như huyễn năm uẫn thảy, năng học Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, thành xong Nhật thiệt trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thê Tôn! Chăng phải như vậy. Vì sao 
thê? Vì như huyền năm uân thảy này, lây vô tánh tự tánh, vô tánh tự tánh bât khả đắc vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Như mộng, như vang, như bóng sáng, như tượng, như không hoa, 
như ánh nắng, như thành tầm hương, như biến hóa năm uẫn thảy, năng học Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì 


như mộng năm uẫn thảy này cho đến như biến hóa năm uẫn thảy, lấy vô tánh làm tự tánh, vô tánh tự 
tánh bât khả đắc vậy. 


Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp như huyễn thảy năm uẫn thảy này, đều có khác chăng? Thiện 
Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì sắc thọ tưởng hành thức như huyễn thảy này, 
tức là sắc thọ tưởng hành thức như mộng thảy. Sắc thọ tưởng hành thức như huyễn thảy này, tức là sáu 
căn thảy như huyễn thảy. Sáu căn thảy như huyễn thảy này, tức là sắc thọ tướng hành thức như huyễn 
thầy. Vì đều bởi nội không bất khả đắc vậy, cho đến đều bởi vô tánh tự tánh không bắt khả đắc vậy. 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật nữa: Bạch Thế Tôn! Tân phát thú Đại thừa Bồ-tát Ma- 
ha-tát nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như vậy, tâm kinh hầu không kinh-khủng-bố chăng? 
Phật bảo: Thiện Hiện! Tân phát thú Đại thừa Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nếu 
không có phương tiện khéo léo chẳng được bạn lành nhiếp thọ, nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm 
sâu như vậy, là tâm kia có kinh có khủng có bó. 


Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những Bằ-tát Ma-ha-tát bực nào khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyêt Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm 
sâu như vậy, tâm kia chắng kinh chăng khủng chăng bô? 


Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm 
Nhất thiết trí trí quán sát tướng sắc thường vô thường bất khả đắc, quán tướng thọ tưởng: hành thức 
thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc lạc khổ bất khả đắc, 
quán tướng thọ tưởng hành thức lạc khổ bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc 
ngã vô ngã bắt khả đắc, quán tướng thọ tưởng hành thức ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 
thiết trí trí quán tướng sắc tịnh bắt tịnh bất khả đắc, quán tướng thọ tưởng hành thức tịnh bắt tịnh bắt 
khả đắc. Nên dùng tâm Nhắt thiết trí trí quán tướng sắc không bất không bắt khả đắc, quán tướng thọ 
tưởng hành thức không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhắt thiết trí trí quán tướng sắc vô tướng 
hữu tướng bất khả đắc, quán tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng bắt khả đắc. Nên dùng 
tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc vô nguyện hữu nguyện bắt khả đắc, quán tướng thọ tưởng hành 
thức vô nguyện hữu nguyện bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc tịch tĩnh bắt 
tịch tĩnh bất khả đắc, quán tướng thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bắt tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng 
tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, quán tướng thọ tưởng hành thức 
viễn ly bất viễn ly bắt khả đắc. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như vậy, tâm kia chẳng 
kinh chẳng khủng chẳng bố! 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng nhãn xứ thường vô thường bắt khả đắc, quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô 
thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ lạc khổ bất khả đắc, quán 
tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khỗ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ 
ngã vô ngã bất khả đắc, quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 
thiết trí trí quán tướng nhãn xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc, quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bắt 
tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ không bất không bắt khả đắc, 
quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bắt không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 
tướng nhãn xứ vô tướng hữu tướng bắt khả đắc, quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng hữu tướng 
bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ vô nguyện hữu nguyện bắt khả đắc, 
quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện hữu nguyện bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 
quán tướng nhãn xứ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh bất khả đắc, quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bắt 
tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ viễn ly bất viễn ly bất khả 
đắc, quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bắt viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bằ-tát Ma-ha-tát như 
vậy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thắm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng sắc xứ thường vô thường bât khả đắc, quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ 


thường vô thường bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ lạc khỗ bắt khả đắc, 
quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 
tướng sắc xứ ngã vô ngã bắt khả đắc, quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã bất khả đắc. 
Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ tịnh bắt tịnh bất khả đắc, quán tướng thanh hương 
vị xúc pháp xứ tịnh bắt tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ không bắt 
không bắt khả đắc, quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ không bất không bất khả đắc. Nên dùng 
tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc, quán tướng thanh hương vị 
xúc pháp xứ vô tướng. hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc Xứ vô 
nguyện hữu nguyện bất khả đắc, quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện hữu nguyện bất 
khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tính bất khả đắc, quán 
tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bắt tịch fĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 
quán tướng sắc xứ viễn ly bắt viễn ly bất khả đắc, quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly bất 
viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì có 
phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh 
chẳng khủng chẳng bố. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 
thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 
thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 
thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức 
giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 
thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 
thọ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn 
thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng 
tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 
sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh 
bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, 
nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát như 
vậy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thắm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 
thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 
quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã 
bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, 
nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bắt không bắt 
khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ 
xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 
tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu 
nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và 
nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch nh bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn 
ly bắt viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì 
có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh 
chắng khủng chẳng bố. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường 
vô thường bât khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiệt trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và 


tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 
tướng tỷ giới, hương giới, Dã thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bắt khả 
đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 
duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, 
hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bắt không bắt khả đắc. Nên 
dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 
ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên 
dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 
ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bắt viễn ly bắt khả đắc. Thiện Hiện! 
Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe 
thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bó. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 
thường vô thường bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí 
trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô 
ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt 
xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 
tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không 
bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, 
thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhắt thiết trí trí 
quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện 
hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới 
và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 
thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các 
thọ viễn ly bắt viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như vậy, tâm kia 
chẳng kinh chẳng khủng chẳng bó. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 
thường vô thường bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân 
thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 
ngã vô ngã bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bắt tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí 
trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không 
bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhắt thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới 
và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 
thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 
thọ vô nguyện hữu nguyện bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, 
thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bắt tịch tĩnh bất khả đắc. Nên 
dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm 
duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy khi tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như 
vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô 
thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, 
ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, 
pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm 


Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh 
bắt tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, 
ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 
tướng M giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bắt 
khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm 
duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng 
ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch fính bất khả 
đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên 
sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ- tát Ma-ha-tát như vậy khi tu hành Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như vậy, 
tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng địa giới thường vô thường bắt khả đắc, quán tướng thủy hỏa phong không thức giới 
thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới lạc khỗ bắt khả đắc, 
quán tướng thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 
tướng địa giới ngã vô ngã bắt khả đắc, quán tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã bất khả 
đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới tịnh bất tịnh bất khả đắc, quán tướng thủy hóa 
phong không thức giới tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới 
không bắt không bắt khả đắc, quán tướng thủy hỏa phong không thức giới không bất không bất khả 
đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới vô tướng hữu tướng bắt khả đắc, quán tướng 
thủy hóa phong không thức giới vô tướng hữu tướng bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 
tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, quán tướng thủy hóa phong không thức giới vô 
nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới tịch tĩnh bắt tịch 
tĩnh bắt khả đắc, quán tướng thủy hóa phong không thức giới tịch tĩnh bất tịch fnh bất khả đắc. Nên 
dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, quán tướng thủy hóa 
phong không thức giới viễn ly bắt viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy khi tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm 
sâu như vậy, tâm kỉa chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng khổ thánh để thường vô thường bắt khả đắc, quán tướng tập diệt đạo thánh để thường 
vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhắt thiết trí trí quán tướng khô thánh để lạc khỗ bắt khả đắc, 
quán tướng tập diệt đạo thánh để lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ 
thánh đề ngã vô ngã bất khả đắc, quán tướng tập diệt đạo thánh đề ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng 
tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đề tịnh bắt tịnh bất khả đắc, quán tướng tập diệt đạo thánh 
đề tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đề không bất không 
bất khả đắc, quán tướng tập diệt đạo thánh để không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng khỗ thánh đề vô tướng hữu tướng bắt khả đắc, quán tướng tập diệt đạo thánh đề vô 
tướng hữu tướng bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khỗ thánh đề vô nguyện hữu 
nguyện bất khả đắc, quán tướng tập diệt đạo thánh đề vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng 
tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khô thánh để tịch tính bắt tịch tĩnh bắt khả đắc, quán tướng tập diệt 
đạo thánh để tịch tĩnh bất tịch fnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khỗ thánh 
đề viễn ly bất viễn ly bất khả đắc, quán tướng tập diệt đạo thánh đề viễn ly bắt viễn ly bất khả đắc. 
Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì có phương tiện khéo léo, 
nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bó. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng vô minh thường vô thường bất khả đắc, quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm 
Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh lạc khỗ bất khả đắc, quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng vô minh ngã vô ngã bất khả đắc, quán tướng hành, thức, danh sắc, lục Xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khỗ ưu não ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 
quán tướng vô minh tịnh bắt tịnh bất khả đắc, quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 


thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khỗ ưu não tịnh bắt tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 
quán tướng vô minh không bất không bất khả đắc, quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không bắt không bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng vô minh vô tướng hữu tướng bất khả đắc, quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm 
Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc, quán tướng hành, thức, danh 
sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thú, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện bắt khả đắc. 
Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh tịch tĩnh bắt tịch tĩnh bất khả đắc, quán tướng 
hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bắt tịch 
tĩnh bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh viễn ly bắt viễn ly bất khả đắc, 
quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não viễn 
ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ-tát Ma-ha-tát như vậy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì 
có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa thắm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh 
chắng khủng chẳng bố. 


Thiện Hiện! Nếu Bồ-tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên dùng tâm Nhất thiết 
trí trí quán tướng bốn tĩnh lự thường vô thường bắt khả đắc, quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định 
thường vô thường bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự lạc khổ bắt khả 
đắc, quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí 
quán tướng bốn tĩnh lự ngã vô ngã bắt khả đắc, quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã 
bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự tịnh bắt tịnh bắt khả đắc, quán 
tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh bắt tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán 
tướng bốn tĩnh lự không bắt không bắt khả đắc, quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định không bắt 
không bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự vô tướng hữu tướng bắt khả 
đắc, quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu tướng bắt khả đắc. Nên dùng tâm Nhất 
thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện bắt khả đắc, quán tướng bốn vô lượng, bốn 
vô sắc định vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự 
tịch tĩnh bắt tịch tĩnh bắt khả đắc, quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bắt tịch tĩnh bắt 
khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự viễn ly bắt viễn ly bất khả đắc, quán 
tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bắt viễn ly bắt khả đắc. Thiện Hiện! Bằ- tát Ma-ha-tát như 
vậy khi tu hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thắm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố. 


-== 0O --- 


